Khí thải có tác hại tiêu cực đến chất lượng không khí ở nói làm việc và cả môi 
trường xung quanh, phá hỏng tầng Ozone, gây hậu quả nghiêm trọng đến 
bầu khí quyển, từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi sinh vật trên trái đất, 
kể cả con người. 


Khí thải điện tử chứa nhiều chất động hại sản sinh ra trong quá trình sản xuất 
các linh kiện điện tử, chứa axit, lưu huỳnh và nhiều khí hóa học khác, nó tác 
động trực tiếp đến tế bào, các neuron thành kinh, thậm chí trong gen. Nếu hít 
phải khí thải điện tử quát nhiều năm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe con người, ảnh hưởng đến nòi giống. 


Vậy khí thải điện tử là gì? 
Khí thải điện tử là các chất thải dạng khí bao gồm bụi bẩn, dầu hơi, hơi axit 


và các hợp chất khác, sản sinh ra trong quá trình sản xuất các thiết bị điện tử, 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. 


Tác hại của khí thải điện tử 
Khí thải điện tử làm suy nhược hệ thần kinh, nặng có thể làm giảm nhận 


thức và mất trí nhớ. 


Khí thải điện tử có thể gây ra những bện về da, ung thư và vô sinh, tiêu 
đường. 


Khí thải điện tử có thể phá hỏng tầng Ozone 
Khí thải điện tử có thế dẫn đến các bệnh về tim mạch 


Ở trẻ em, nếu hít quá nhiều khí thải điện tử có thể làm giảm IQ, tăng 
nguy cơ dị tật bâm sinh từ khi còn trong bụng mẹ, dậy thì sơm... 


)> >2 Những tác hại của khí thái đã được cả nhà nghiên cứu trên kháp 
thế giới nghiên cứu và khuyến cáo toàn cộng. đồng nên bảo vệ sức 
khỏe và môi trường sống. Vậy làm thế nào để xử lý nguồn khí thải điện 
tử nguy hại này? có những phương pháp nào để xử lý?... Hãy 


cùng quatcongnghiepsaigon.vn tìm hiêu. 


> Với tốc độ công nghiệp hóa hiện tại hóa, thì ngành công nghiệp 
chế tao điện tử là ngành phát triển nhất trong các nhóm ngành nghè, 
mọi thiết bị sử dụng trong cuộc sống của mỗi gia đình có trên 50% là 
thiết bị điện tử, nó thực sự hữu ích cho cuộc sống con người. 


»» Việc sản xuất và chế tạo ra những sản phẩm hữu ích này đều ẩn 
chứa những tác hại, tuy nhiên với khoa học kỹ thuật hiện đại ngành 
nay, con người luôn sáng tạo ra những thiết bị có thể chế ngự được 
những tác nhân gây hại để sức khỏe cộng đồng. 


»> Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nhà máy điện tử là giải pháp ưu 
việt nhất cho các nhà xưởng, doanh nghiệp sản xuất đồ điện tử. Được 


đánh giá là loại bỏ đên 99.5% lượng khí thải sản sinh ra trong quá trình 
sản xuất điện tử, là thiết bị không thể thiếu trong ngành sản xuất điện 
tử. 


Vậy hệ thống xử lý khí thải nhà máy điện tử là 
gì? 

Hệ thông xử lý khí thải nhà máy điện tử là tổ hợp các thiết bị công 
nghiệp sử dụng để gom lượng khí thải sản sinh trong quá trình sản xuất 
về buống chứa để làm sạch bằng các phương pháp cơ học, trước khi 


thải khỉ ra ngoài môi trưởng, đảm bảo khí thải ra môi trường là khí sạch, 
tốt cho sức khỏe con người. 


II 41:4)3042414)1214i<2-)022(2(400.1, 00040) 


X11 2:0 ((220/2/02).0(29-2211 (20002. 





Tác dụng của hệ thống xử lý khí thải nhà má 
điện tử 

»»> Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nhà máy điện tử sẽ giúp hút đi khí 
thải gây hại cho sức khỏe người lao động. 





›»> Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nhà máy điện tử làm giảm thiểu 
đến tối đa lượng khí thải phát tán trong môi trường làm việc và môi 
trường sống, trả lại cho môi trường một bầu không khí sạch, không còn 
khí thải, không còn ô nhiễm. 


»»> Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nhà máy điện tử giúp cải thiện môi 
trường làm việc, làm tăng hiệu quả xản xuât. 


»> Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nhà máy điện tử giúp bảo vệ bầu 
khí quyên. 

Cấu tạo của hệ thống xử lý khí thải nhà máy 
điện tử 


Tùy thuộc vào mô hình và diện tích sản xuất mà thiết kế lên những thiết 
bị phù hợp, dưới đây là những thiệt bị cơ bản của hệ thông xử lý khí 
thải nhà máy điện tử gôm : 


1. Hệ thống điều khiển điện 
2. Quạt hút bụi và khí thải 
3. Hệ thống đường ống dẫn 
4. Tháp xử lý khí thải 

5. Bễ chứa 

6. Cổng thoát khí 


Ngoài ra, có thể kết hợp với hệ thống thông gió, hút khói gồm quạt ly 
tâm, đường ông, chụp hút để hút đi khói bụi và khí thải, tuần hoàn 
không khí, phòng cháy chữa cháy cho công trình, thì hiệu quả sẽ tăng 
cao hơn. 


Các phương pháp trong hệ thống xử lý khí thải nhà 
máy điện tử 
1. Xử lý khí thải bằng phương pháp thiêu đốt 


Phương pháp đầu tiền .quatcongnghiepsaigon.vn chia sẻ với Bạn đọc là 
phương pháp Thiêu Đốt, đây là phương pháp hoàn hảo nhất hiện nay. 


Phương pháp Thiêu Đốt là phương pháp sử dụng hệ thống hút, rồi cho vào 
bình nén khí để đốt. Thông thường phương pháp này sử dụng cho các loại 
khí thải không thể tái sinh, với các khí thải dễ cháy nói chung và khí thải hơi 
sơn, CO, công nghiệp nói riêng. 


2. Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học 


Phương Pháp Sinh Học là phương pháp lợi dụng các vi sinh vật để phân hủy 
hoặc tiêu thụ các khí thải độc hại và thải ra khí CO2, phương pháp này rât 
thích hợp đê xử lý khí thải công nghiệp. 


Có 3 phương pháp chính 
Xử lý bằng công nghệ Biofilter 
Xử lý bằng công nghệ Bio-Scrubber 


Xử lý bằng công nghệ Biocreactor chứa màng lọc polymer 


3. Xử lý khí thải bằng phương pháp ướt 


Phương pháp ươt là phương pháp cho luồng khí thải cần xử lý tiếp xúc với 
tiếp xúc với chất lỏng để lọc những hạt bụi siêu nhỏ. Cuối cùng, bụi được giữ 
lại và được tách ra dưới dạng bùn, hiệu quả của phương pháp này lên đến 
90%, điều tuyệt vời hơn là vectơ vận tốc đạt hiệu xuất khoảng 10m/s. 


Đây là phương pháp rất phổ biến hiện nay mà các công trình xử lí hay tin 
dùng. 


4. Xử lý khí thải bằng phương pháp ngưng tụ 
Trong phương pháp này thì được chia làm 2 loại 


Ngưng tụ trực tiếp hay còn gọi là ngưng tụ bề mặt, được diễn ra trong 
thiết bị trao đổi, có tường ngăn cách khí và tác nhân làm lạnh, đi ngược chiều 
nhau và chúng được bố trí nhiều lớp. 


Ngưng tụ gián tiếp hay còn gọi là ngưng tụ hỗn hợp, khí thải và tác nhân 
làm lạnh sẽ tiêp xúc trực tiêp với nhau, chúng sẽ làm hơi ngưng tụ thành chât 
lỏng, còn khí sẽ thải ra ngoài, tuy nhiên phương pháp này khá tôn kém. 


5. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ 
Phương pháp hấp phụ là phương pháp dùng than hoạt tính để hấp thụ các 
loại khí thải CO, SO2, khí lò đốt và khí phòng thí nghiệm. 


Nguyên tắc của phương pháp này là sử dụng chất hấp phụ dạng rắn để giữ 
lại khí và hơi độc, những khí thải này có được đi qua hay không thì phụ thuộc 
vào tâm quan trọng của nó: 


Hấp phụ không tái sinh: chủ yếu xử lý trong quy mô nhỏ, như điều hòa. 
Hấp phụ tái sinh: xử lý nguồn thải quy mô lớn và lượng khí thải có giá trị 
thu hôi. 


Công ty chuyên lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nhà máy điện tử 
Quatcongnghiepsaigon là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực 
sản xuất và cung cập quạt công nghiệp, hệ thông xử lý bụi và hệ thông xử lý 
khí thải uy tín, chuyên nghiệp với giá tốt nhật. 

Quatcongnghiepsaigon.vn tự tin là đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư, nhà 
thầu lớn, công ty tư vấn thiết kế uy tín trên khắp toàn quốc. Chúng tôi đã và 
đang không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiền 
cùng đội ngũ kỹ sư, nhân viên giàu kinh nghiệm nhằm tạo ra những sản phâm 
có chât lượng vượt trội và giải pháp tôi ưu, hiệu quả nhật cho quý khách 
hàng. 

Tel: 090.199.2866 


Link tham khảo: 
https:/⁄/quatcongnghiepsaigon.vn/quat-lo-hoi 
https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-cho-khu-cong-nghiep 
https:/⁄/quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-hut-bui-trung-tam 
https://quatcongnghiepsaigon.vn/quat-cho-nha-cao-tang 


https://quatcongnghiepsaigon.vn/he-thong-thong-gio-lam-mat 


